LỆNH HỒ XUNG : CHÂN 
DUNG GÃ TỬU ĐỒ LÃNG TỬ 


Huỳnh Ngọc Chiến 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Мис lục 


LỆNH HỒ XUNG : CHÂN DUNG СА ТОО ĐỒ LÃNG TỬ 


Huỳnh Ngọc Chiến 
LỆNH HỒ XUNG : CHÂN DUNG GÃ TỬU ĐỒ LÃNG TỬ 


D ường như có một qui luật trong sáng tạo của các thiên 
tài là : các tác phẩm thường đi từ bi đến lạc hoặc đi từ lạc 
đến bi. Nhà viết kịch vĩ đại Shakespeare, sau các hài kịch 
Much ado about nothing, The merchant of Vernice v.v... lại 
sáng tạo tiếp các bi kịch như King Lear, Othello, Macbeth 
v.v.... Còn Kim Dung thì ngược lại, sau các tác phẩm làm tan 
nát lòng người như Thiên long bát bộ, thì Tiếu ngạo giang hồ 
là tác phẩm tương đối ít bi thương. Khung trời máu lửa của 
võ lâm dường như đã bắt đầu tửơi sáng hơn khi mà các 
thành kiến chính tà và thị phi ân oán cũng như tham vọng 
thống nhất giang hồ đều tiêu dung, hoá giải trong khúc cầm 
tiêu hợp tấu Tiếu ngạo giang hổ của Nhậm Doanh Doanh và 
gã tửu đồ lã ng tử Lệnh Hồ Xung. 

Trước khi Lệnh Hồ Xung xuất hiện trong tác phẩm Tiếu ngạo 
giang hồ, Kim Dung đã chuẩn bị một bối cảnh khá chu đáo, 
dù chỉ toàn bằng lời kể. Chính sự có mặt trong vắng mặt 
càng làm tăng thêm vẽ hấp dẫn cho nhân vật cực kì đáng 
yêu này. Thoạt tiên người ta chỉ biết đến gã như tên “ рот 
nhậu” khi lừa một ông lão ăn mày để uống hết vò rượu ngon 
bằng nội công thâm hậu của mình. Kế đó, gã lại hiện ra như 
là kẻ mất nết ưa gây hấn khi giao du với tên dâm tặc Điền 
Bá Quang và giết đệ tử phái Thanh Thành. Bao nhiêu ác 
cảm, ngộ nhận đều trút lên đầu gã. Chỉ từ lúc cô tiểu ni xinh 
đẹp Nghi Lâm xuất hiện thì mọi chuyện mới thay đổi, và qua 
lời kể của cô, chân dung tên tửu đồ bém mép, giáo hoạt 


đómới bắt đầu hiện rõ nét như là một người trượng nghĩa, 
thông minh và cực kì liều lĩnh. 

Đến khi gương mặt nhợt nhạt của gã, với đôi môi mỏng dính 
và đôi mày hình lưỡi kiếm hiện trên giường của một kỉ viện 
thành Hành sơn thì độc giả đã hình thành thêm được tính 
cách của gã : ngang tàng, đởm lược, ứng biến cực kì mau lẹ. 
Có gì lí thú hơn khi chưởng môn phái Thanh Thành là Dư 
Thương Hải bị gã, dù toàn thân bất lực do bị trọng thương, 
dùng mẹo khiêu khích, lừa không cho mở tấm mền giấu 
Khúc Phi Yến và Nghi Lâm đang run sợ bên cạnh gã. Một 
dạng biến tửớng thông minh của mưu kế kiểu “ Không 
thành” mà Khổng Minh dùng lừa Tử Mã ý, làm người đọc vô 
cùng khoan khoái ! 

Có lẽ tất cả các chỉ tiết trên chỉ là sự chuẩn bị của Kim Dung 
về tính cánh của Lệnh Hồ Xung để lí giải việc lí dó vì sao gã 
có cơ duyên được Phong Thanh Dương truyền cho môn kiếm 
pháp vô địch thiên hạ : Độc Cô cưu kiếm, môn học không chỉ 
đòi hỏi trí thông minh mà còn сап phải có một tâm hồn 
khoáng đạt, không câu nệ, cố chấp, và ứng biến linh hoạt. 
Người đọc làm sao quên được đoạn gã bị phạt trên đỉnh núi 
Hoa sơn và buộc phải đấu kiếm nhiều phen với Điền Bá 
Quang để khỏi bị họ Điền “mời” xuống núi. Cùng uống với 
họ Điền hai vò rượu quí hiếm duy nhất thế gian là để tạ tình 
tri kỉ, dù họ Điền là tên dâm tặc, đó là cái tình. Uống xong, 
tuốt kiếm đánh nhau, không chấp nhận xuống núi vì tuân 
theo sư mệnh, đó là cái lí. Khi gã dùng một mẹo vặt khá tôi 
bại, không xứng đáng với đệ tử danh môn chính phái, để gạt 
được Điền Bá Quang nhằm tranh thủ thêm thời gian học 


môn Độc Cô сии kiếm, gã biện bạch với Phong Thanh Dương 
là : đối với bọn đê hèn vô liêm sỉ thì phải dùng thủ đoạn đê 
hèn vô liêm sỉ, người đọc hồi hộp biết ngần nào khi nghe vị 
tôn sư võ học kia nghiêm nghị hỏi lại : “Thế đối phó với bậc 
chính nhân quân tử thì sao ?”. Câu hỏi như một loại công án 
thách thức sự ứng biến chân thành. Gã đã thành thực lẫn 
bạo gan trả lời đúng với tính cách của mình, không một lớp 
sơn phù phiếm hoa hoè giả tạo của môn qui : “Cho dù bọn 
họ có là bậc chính nhân quân tử đi nữa, mà nếu như họ 
muốn giết đệ tử, thì đệ tử quyết không cam tâm để bị giết, 
cùng lắm đến lúc chẳng đặng đừng đó, thì thủ đoạn hèn hạ 
vô liêm sỉ cũng phải dùng tạm chớ biết làm sao !” ( Tựu toán 
tha chân thị chính nhân quân tử, thảng nhược tưởng yếu sát 
ngã, ngã dã bất năng cam tâm tựu lục, đáo liễu bất đắc dĩ 
đích thời hậu, ti bỉ vô sỉ đích thủ đoạn, dã chỉ hảo dụng 
thượng giá ma nhất điểm bán điểm liễu ). Người đọc lo ngại 
thay cho gã, sợ câu nói liều lĩnh làm phật ý vị Thái sư thúc 
tổ của môn phái. Ngờ đâu ta còn khoan khoái hơn khi nghe 
Phong Thanh Dương tươi cười rạng rỡ, nói : “ Hay lắm, hay 
lắm ! Câu nói của nhà ngươi đúng là khác với bọn ngụy quân 
tử giả mạo bịp đời. Bậc đại trượng phu hành sự thích việc gì 
ra việc nấy, linh hoạt như nước chảy mây bay, tuỳ ý thích 
mà làm. còn tất cả những thứ qui củ võ lâm, giáo điều môn 
phái gì gì đó đều chỉ là cái rắm chó thúi đáng vất đi mà thôi 
г“ (Hảo, hảo! мё thuyết giá thoại, tiện bất thị giả mạo мі 
thiện đích ngụy quân tử. Đại trượng phu hành sự, ái chẩm 
dạng tiện chẩm dạng, hành vân lưu thủy, nhậm ý sở chí, 
thậm chẩm võ lâm qui củ, môn phái giáo điêu, toàn đô thị 


phóng tha ma đích саи xú tí !). 

Trong toàn bộ tác phẩm Kim Dung, tôi cho rằng không có 
đoạn nào làm người đọc cảm thấy thống khoái hơn đoạn đối 
thoại trên đây, khi nghe câu nói vô cùng khoái ý chân tình 
của một bậc cao nhân tiền bối của võ lâm, một vị đại tôn su 
võ học, mà lại là của phe được xem là chính giáo ! ấy vậy 
mà người đọc vẫn kính mộ PhongThanh Dương như một con 
thần long phiêu hốt, ngẫu nhiên ghé về trần gian trao một 
tặng vật cho người hữu duyên rồi biến mất. Để rồi về sau, 
hình ảnh ông chỉ xuất hiện như một huyền thoại, qua hồi 
tưởng của hai vị đại tôn sư võ học khác là giáo chủ Nhật 
Nguyệt thần giáo[1] Nhậm Ngã Hành và phương trượng 
chùa Thiêú lâm Phương Chứng đại sư. Kim Thánh Thán khi 
phê bình Tây sương kí của Vương Thực Phủ, nhân đọc đoạn 
biện bạch của nhân vật nữ tì tên Hồng, ông quá thích thú 
bèn liên tửởng đến ba mươi ba điều thống khoái trên đời [2]; 
tôi cho rằng đoạn đối thoại lí thú này, giữa Phong Thanh 
Dương và Lệnh Hồ Xung, đáng được đưa thêm vào thành 
điều thống khoái thứ ba mươi bốn của họ Kim ! 

Đoạn đối thoại rất trung thực, phản ánh được những đặc 
điểm rất con người, không hoa hoè, cường điệu. Điểm quyến 
rũ của tác phẩm Kim Dung vẫn thường nằm ở các chi tiết rất 
nhỏ đó. Sẽ chán biết ngần nào khi mà các nhân vật ai ai 
cũng sống, cũng ăn nói, cũng hành động theo một khuôn 
khổ ước lệ như nhau, nhất là lúc “ lỡ “ được tiếng là thuộc 
danh môn chính phái ! Luôn phải cố tạo một cái gì đó khác 
người thường, khác với đám phàm phu tục tử, phải sống 
theo cái khuôn vàng thước ngọc của ngàn xưa, mà không 


bao giờ dám sống thực là mình !. Đó là điểm mà Trang tử 
chế nhạo là “ Chỉ thích cái thích của ngưòi mà không tự 
thích cái thích của mình“ [3]. Cái thực tại người vẫn luôn 
luôn tồn tại trong những điều bình dị và hết sức đời thường. 
Ta cũng hiểu lí do vì sao trong truyện Kiều, nhân vật đáng 
cảm thông nhất và gần gũi với con người nhất vẫn là Thúc 
Sinh. Không như Kim Trọng và Từ Hải, chỉ là những nhân vật 
mang tính ước lệ, quá lí tưởng đến mức hầu như không thực. 
Nhân vật Lệnh Hồ Xung hấp dẫn người đọc trước hết ở chổ 
sống rất thực và rất con người. 

Suốt cuộc đời hành sự của Lệnh Hồ Xung, từ lúc lừa Điền Bá 
Quang để cứu Nghi Lâm, bị hàm oan là giết sư đệ, lấy cắp 
kiếm phổ, tình cờ gặp Doanh Doanh, qua hình ảnh Bà Bà, 
ngoài ngõ trúc thành Lạc dương, được quần hào hắc đạo 
nghinh đón trên sông, bỡn cợt với giáo chủ Ngũ độc giáo 
Lam Phương Hoàng, uống rượu tại Ngũ bá cương, cho đến 
khi sống chung với Doanh Doanh bên suối vắng, rồi rời chùa 
Thiếu lâm, giúp Hướng Vấn Thiên đánh quần hùng hai phe 
hắc bạch, vô tình cứu Nhậm Ngã Hành, học Hấp tinh đại 
pháp, ám trợ phái Hằng sơn lột mặt nạ bọn Tùng sơn, kéo 
quần hùng đại náo Thiếu lâm tự, từ chối gia nhập Nhật 
nguyệt thần giáo v.v... những việc làm của gã dù đúng hay 
sai đi nữa thì Lệnh Hồ Xung vẫn hiện chân dung là gã lã ng 
tư đa tình sống bạt mạng, sống say mê, sống rất chân thành 
và chân tình với cái Tâm hoàn toàn trong sáng. Các bậc 
chân nhân xưa nay đều quí trọng chữ thành [4] ! Chính vì lẽ 
đó mà sau này, dù mang tiếng bao tai tiếng hư đốn, bị trục 
xuất khỏi phái Hoa sơn thì Lệnh Hồ Xung vẫn lọt vào mắt 


xanh của hai bậc Thái sơn Вас đẩu trong võ lâm là Phương 
Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Và càng oái ăm hơn 
khi Định Nhàn sư thái trước lúc lâm chung lại chọn mặt gởi 
vàng, uỷ thác cho gã làm chưởng môn phái Hằng sơn toàn 
là các ni cô !. 

Chính nhờ bản tính hồn nhiên khoáng đạt, giỏi ứng biến mà 
môn Độc cô cửu kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung còn đạt đến 
những thành tựu cao hơn cả vị Thái sư thúc tổ Phong Thanh 
Dương. Ngay cả Nhậm Ngã Hành khi ngồi trong đại lao dưới 
đáy Tây hồ, cũng 

không tin nỗi điều đó khi nghe thuật lại việc một đại cao thủ 
là Nhị trang chúa Hắc Bạch tử bị gã đánh cho liểng xiểng, 
đến chiêu thứ bốn mươi cũng không phản kích nỗi !. Cái bản 
tính hồn nhiên khoáng đạt đó, một biểu hiện khác của trạng 
thái vô tâm, là yếu quyết để lĩnh hội kiếm ý trong Độc cô 
cửu kiếm, có thể có được không nếu gã không phải là một 
tưu đồ, đệ tử của Lưu Linh ? Vị sư mẫu gã cũng nhận định về 
gã : bừa bãi thành tánh, hời hợt rượu chè (hổ náo nhậm 
tánh, khinh phù háo tưu). Nhưng cũng chính vị sư mẫu đó lại 
cực kì thương yêu gã như con ruột vì bà hiểu tấm lòng của 
gã rất chân thành, cái tâm của gã rất trong sáng. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong Tiếu ngạo giang hồ, Kim 
Dung để cho nhân vật Nhạc Bất Quần - với ngoại hiệu Quân 
tử kiếm - làm sư phụ Lệnh Hồ Xung. Kim Dung cố tình muốn 
làm nổi bật nét tương phản của chữ ngụy và chữ thành giữa 
hai thây trò. Một bên che đậy tà tâm thâm độc dưới lớp vỏ 
cực kì khuôn thước qui củ, một bên cứ hồn nhiên theo ý 
thích mà hành sự, xét thấy không thẹn với lòng là được. 


Cuối cùng, khi cái mặt nạ giả dối của vị sư phụ mà gã hằng 
tôn kính đã rơi xuống để hiện nguyên hình là tên ngụy quân 
tử vô cùng gian xảo, thì hai thầy trò bị đẩy vào thế phải giao 
đấu với nhau bằng hai môn kiếm pháp tối cao. Rốt cuộc Độc 
cô cửu kiếm vẫn chiến thắng Tịch tà kiếm pháp, cũng như 
chữ Nguy vẫn luôn luôn phải bị đánh bại bởi chữ Thành !. 
Trong Tiếu ngạo giang hồ, nói đến Lệnh Hồ Xung mà không 
nói đến nhóm Đào cốc lục tiên sẽ là điều thiếu sót lớn. 
Nhưng đó sẽ là nội dung của một bài viết khác. Đặt sáu 
nhân vật hồn nhiên ngây ngô bên cạnh Lệnh Hồ Xung, Kim 
Dung càng làm tăng thêm vẽ khoái hoạt, bỡn đời của gã. 
Một tay tưu đồ thuộc nòi lãng tử đa tình như Lệnh Hồ Xung 
thì có thiết tha gì với cái chức Giáo chủ Nhật Nguyệt thần 
giáo hay cái tham vọng thống trị giang hồ ? Có lẽ các thứ đó 
đối với gã cũng không lí thú bằng uống một vò rượu ngon, 
rồi cùng người yêu rong chơi bốn biển và thả hồn theo khúc 
Tiếu ngạo giang hồ trong tiếng hợp tấu của cầm tiêu ! 


Chú giải của người viết : 

[1] Theo nguyên bản Tiếu ngạo giang hồ mà tôi được đọc 
qua (gồm 4 tập 28-31 trong bộ Kim Dung toàn tập) thì Ma 
giáo còn gọi là Nhật Nguyệt thần giáo, không hiểu sao ông 
Hàn Giang Nhạn, một dịch giả Kim Dung cực kì tài hoa, lại 
dịch là Triêu Dương thần giáo 

[2] Tây Sương Kí, bản dich Nhựơng Tống, chương Khảo hoa, 
nxb Tân việt, tr. 312-318 

[3] Nam hoa kinh, Ngoại thiên. chương Biên mẫu 

[4] Thành giả, vật chỉ chung thuỷ, bất thành vô vật (Thành 


thực là gốc ngọn của mọi sự. Không chân thành thì không 
thể có gì thành tựu được cả (Trung dung, chương XXV). 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


